ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỎ CHÍ MINH 


NỘI DUNG CHÍNH Tỉnh thần Tuyên ngôn Độc lập 
trường tôn cùng dân tộc! 


Truyên thông 


Tuyên ngôn Độc lập 70 năm trước đánh dấu sự biễn 
đổi chính trị - lịch sử to lớn, chưa từng có trong tiễn trình 
lịch sử Việt Nam và là kết quả cuộc đấu tranh không sợ hy 
sinh để giành độc lập dân tộc. 


Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 

Từ chân lý "Nam quốc sơn hà Nam đề cư", do sách trời đã định, từ ý chí 
nếu vô cớ xâm lăng nước non này, không sớm thì muộn sẽ "bị đánh tơi bời". 
Truyền thống tự tôn, ý chí tự cường là sức mạnh bảo tồn dân tộc trong mấy 
ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tuyên ngôn Độc lập ngảy 2-9 là sự khắng 
định cuộc đấu tranh gian khổ của các tầng lớp nhân dân ta đã "đánh đỗ các 
xiềng xích thực dân gân 100 năm nay đê gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. 
Dân ta lại đánh đỗ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân 
chủ Cộng hòa". 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Nhà nước công nông đầu tiên ở 
Đông Nam Á đã chỉ ra giá trị sống của con người khi mở đầu bản Tuyên ngôn 
Tài liệu 


ở SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Tỉnh thần Tuyên ngôn Độc lập trường tồn cùng dân tộc! (//ến) 


lịch sử của dân tộc Việt Nam. Người khăng định mọi người "có quyền được sống, 
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Đó là một giá trị làm người do tạo 
hóa sinh ra, một lẽ phải không ai chối cãi được, một khát vọng ngàn đời của dân 
tộc ta, thế mà gần trăm năm nhân dân ta bị bọn thực dân đến "cướp đất nước ta, 
áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hắn với nhân đạo và chính nghĩa". 


Trong tiễn trình lịch sử mấy ngàn năm, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam 
chịu khuất phục trước kẻ xâm lược. Từ trong thắm sâu lịch sử, người dân nước 
Việt hiểu sâu sắc rằng, một dân tộc giàu lòng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình, biết 
"lây đại nghĩa thắng hung tàn, lẫy chí nhân thay cường bạo", kiên quyết chiến 
đấu, hy sinh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tinh thần ấy, dân tộc ta "đã gan góc 
chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe 
Đồng minh chống phát xít mây năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó 
phải được độc lập!". 


Một dân tộc gan góc ngắng cao đầu, dân tộc ấy "có quyền hưởng tự do và 
độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Lời Tuyên bố kháng khái, 
đanh thép ấy là kết quả của cuộc đấu tranh gian khổ, hy sinh với biết bao máu 
xương của đồng bào, chiến sĩ. Kết quả ấy là nền độc lập dân tộc, là vị thế chính 
trị mới của người dân, vị thế làm chủ vận mệnh nước nhà. Thành quả này của 
Cách mạng Tháng Tám mở ra một kỷ nguyên mới, to lớn trong lịch sử dân tộc - 
thời đại mà giá trị dân quyên và giá trị nhân quyên lần đầu tiên trong lịch sử nước 
nhà, được khăng định và tuyên bố được bảo vệ. Nhân dân ta giành chính quyền 
từ tay phát xít Nhật, nhưng thực dân Pháp muốn chiếm nước ta một lần nữa, nên 
ngày 19-12-1946, theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta lại 
nhất tê đứng lên "ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng ươm, không có gươm 
thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu 
nước" (Lời kêu ỌI Toàn quốc kháng chiến). Tuyên ngôn Độc lập lại vang lên 
trong trái tim môi người dân yêu nước: "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không 
chịu mắt nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Cả nước đồng lòng, già trẻ, gái 
trai "quyết đem tất cả tình thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 
quyền tự do, độc lập â ấy" . Nước Việt Nam độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng đã 
bước vào hai cuộc trường chinh gian khổ, hy sinh, để làm nên Điện Biên Phủ 
chân động địa cầu và đi đến Mùa Xuân đại thắng, độc lập dân tộc được bảo toàn. 


Thể giới đã đôi thay. Xu thế hòa bình, hợp tác, hữu nghị là dòng chảy 
chính của lịch sử đương đại. Tuy vậy, tư tưởng bá quyên, dân tộc chủ nghĩa cực 
đoan, sự tranh giành vị thế chi phối thế giới của các cường quốc vẫn còn đó. Một 
thế giới đa cực, đan xen các quan hệ, lợi ích khác nhau và chi phối sự vận động 
của thế giới. Nước ta cũng không nằm ngoài bối cảnh ấy. Một bối cảnh mà quyền 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Tỉnh thần Tuyên ngôn Độc lập trường tồn cùng dân tộc! (2) 


lợi dân tộc được khăng định là vĩnh cửu và đối tác chỉ tồn tại khi quyền lợi dân 
tộc còn hiện hữu. Cục diện thế giới hôm nay, bên cạnh bức tranh hòa hợp và 
trách nhiệm cộng đồng nhân loại, thì sự tương phản gay gắt giữa văn minh và bạo 
tàn, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa khát vọng hòa bình, hữu nghị với nguy 
cơ xung đột nóng, giữa liêm sỉ và lòng tham vô độ, giữa khát vọng hòa bình và 
âm ưu cơ bắp, giữa bình đẳng và chèn ép bằng sức mạnh quân sự, kinh tế... đang 
đặt ra những đòi hỏi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn 
độc lập dân tộc... 


Xa xưa, những vua minh, tôi hiền đã quy tụ lòng dân thành nội lực quốc 
gia, trên dưới một lòng, toàn dân dốc sức quyết bảo vệ giang sơn gắm vóc khi Tổ 
quôc lâm nguy trước họa xâm lăng. Không xưa lắm, một đảng chính trị hòa 
quyện sắt son cùng những người lao khổ kết nối thành sức mạnh vô biên, vùng 
lên chặt phá gông xiềng thực dân, phong kiến. Ngọn cờ chính nghĩa của nhân dân 
ta kết hợp sức mạnh chính nghĩa của thời đại, tạo ra một sức mạnh vô song để 
giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nay, thời cuộc đổi thay, phải tự mình 
tạo dựng nội lực quốc gia về vật chất lẫn tinh thần để đủ sức bảo vệ nền độc lập. 
Thời nay càng rõ nét một sự thật: Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù 
truyền kiếp, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh hằng. Cho nên sự chỉ viện, hỗ 
trợ từ bên ngoài phụ thuộc rất nhiều vào lợi ích của đối tác. Xưa, đối tượng, đối 
tác rõ ràng, cụ thể. Nay, trong đối tác có đối tượng, trong đối tượng có đối tác, 
vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa đấu tranh, vừa hợp tác. Một thế giới đa cực chỉ 
phối, tác động các nước, các mối quan hệ quốc gia, quốc tế. Xưa và nay, dân tộc 
ta đều ứng xử theo tỉnh thần "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", lây cái chân lý, cái 
nguyên tắc ứng phó với muôn vàn đổi thay trong đời sông quốc gia, quốc tế. Cái 
bất biến ấ ẫy là độc lập dân tộc phải được bảo tồn, là tự chủ xác định con đường đi 
của dân tộc trong trào lưu chung của thời đại. Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh 
tế và lợi ích quốc gia chi phối quan hệ đối ngoại, nếu nước ta không chủ động, 
sáng tạo trong phát triển sẽ bị cuốn hút vào cảnh lệ thuộc về kinh tế, kết cục lệ 
thuộc về chính trị. Nỗi nhục mất nước đã được rửa sạch băng sự hy sinh của biết 
bao đồng bào, đồng chí, nhưng tiềm lực quốc gia chưa mạnh, đất nước vẫn còn 
nghèo. Bốn mươi năm thống nhất đất nước, ba mươi năm đổi mới, thành tựu đạt 
được có ý nghĩa lịch sử, mang tầm vóc thời đại nhưng trên nhiều lĩnh vực như 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giao thương, văn hóa, giáo dục, khoa học.. 
vẫn còn không ít rào cản cho phát triển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: "Nước độc lập mà người dân không 
được tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy không có ý nghĩa gì". Lòng dân là vận 
nước! Tự ta phải xây dựng nội lực nước nhà. Do đó, với tinh thần của Tuyên 
ngôn Độc lập 70 năm trước, hôm nay cả nước chung lòng phát triển kinh tế gắn 
với phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và bảo đảm an ninh quốc 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Tỉnh thần Tuyên ngôn Độc lập trường tồn cùng dân tộc! (2) 


phòng vững chắc Để đạt được sự gắn kết ấy, một lực kéo quan trọng và mang 
tính quyết định là chính sách. Chính sách của Nhà nước phải thực sự của dân, do 
dân, vì dân thì mới đủ sức hấp dẫn lôi kéo trí và lực của trăm triệu người dân 
trong nước và hàng triệu đồng bào sinh sống ở nước ngoài chung tay góp trí và 
lực. Đó là chính sách xây dựng nội lực quốc gia - một chính sách có tầm nhìn 
chăm lo thực lực để mở rộng hội nhập quôc tế. Hội nhập quốc tế chỉ hiệu quả khi 
thực lực vững chắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát hóa mối tư hệ này: 
"Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng". Cái "thực lực" và "cái tiếng" 

phải cùng cung bậc âm thanh cất lên bởi muôn dân, trước cộng đồng quốc tế để 
quy tụ bạn bè, để cảnh báo đối tượng. Giá trị và tinh thần của Tuyên ngôn Độc 
lập vốn được hun đúc "băng sức sống mẫy ngàn năm dựng nước và g1ữ nước, nay 
trong. bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều phức tạp khó lường, giá trị và tinh 
thần ấy cần tiếp tục được nhân lên bằng sức mạnh của toàn dân. Cách thức nhân 
lên các giá trị của Tuyên ngôn Độc lập chính là đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước phải được hoạch định từ hơi thở cuộc sông nhân dân mà 
thành. Phải coi chính sách là một nguồn lực phát triển quan trọng. 


ly kg 2 ex4201 sen Xa CUNG vươn to ác VI" 
\wo ^39w02)9/Y 

bẹctoolen _ teoepenomce SG ©9694 

#;ác c4 Vwat tot. on S461extÐxov 2, \9áS 


tQWC 


Sức sống Tuyên ngôn Độc lập mãi đồng hành cùng dân tộc. Trước thềm 
Đại hội XII của Đảng, chúng ta có quyền đòi hỏi và hy vọng, đường lối phát triển 
đất nước của Đảng được hoạch định cụ thể, thiết thực để trên dưới đồng lòng, 
toàn dân chung sức dựng xây nội lực quốc gia, bảo tồn độc lập dân tộc trong mọi 
tình huông và để lòng dân hồ hởi vững tin "Xã tắc từ đây vững bền, Giang sơn từ 
đây đôi mới". 


(PGS.TS. NGUT Phạm Xuân Hằng, Nguyên Phó Chủ tịch 
Uy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) 
Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


— P.... (0n 


jm........A 


Từ thư gửi học sinh tháng 9/1945 đến thư cuối cùng của Bác Hồ 
gửi cho thây cô 15/10/1968 


Bác đã đi xa. Song cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác vẫn còn sống mãi 
với non sông đất nước ta. Hơn ai hết lúc sinh thời, Người đã dành tất cả tình cảm 
và tắm lòng mình cho sự nghiệp trồng người - Sự nghiệp giáo dục. Tâm lòng ấy, 
tình cảm ấy được thể hiện rõ nhất qua 2 bức thư Bác gửi cho thầy và trò nhân dịp 
năm học mới. 


Tháng 9/1945, nước Việt Nam non trẻ vừa ra đời. Thù trong, giặc ngoài 
lăm le bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta, vận mệnh của dân 
tộc đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong điều kiện và hoàn cảnh như vậy, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh vẫn viết Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, tháng 
9/1945. 23 năm sau, ngày 15/10/1968, trong điều kiện cuộc kháng chiến chống 
Mỹ - cứu nước của dân tộc ta đang diễn ra vô cùng ác liệt. Và đặc biệt với Bác 
lúc này sức khỏe cũng đã rất yếu, song Bác vẫn viết Thư gửi các cán bộ, cô giáo, 
thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới 
15/10/1968. 

Cả hai bức thư được viết trong hai thời điểm và hoàn cảnh lịch sử khác 
nhau, dung lượng của hai bức thư cũng rất ngăn gọn, giản dị theo phong cách của 
Bác. 

Nhưng đọc đi, đọc lại và nghiền ngẫm chúng ta thấy toát lên từ hai bức thư 
ây, trước hết, đó là một tắm lòng yêu thương, nâng nu, trân trọng thế hệ tương lai 
của đất nước: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng 
ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang”. Và: “Đối với các em lớn, tôi 

êm %*% :a: s¿., 
ð 
Z 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Từ thư gửi học sinh tháng 9/1945 đến thư cuối cùng của Bác Hồ 
gửi cho thây cô 15/10/1968 


khuyên thêm các em một điều này...”. Cuối bức thư tháng 9/1945, Bác viết: “Tôi 
đã thành thật khuyên nhủ các em. Mong rằng những lời của tôi được các em luôn 
luôn ghi nhớ”. Thật cảm động biết bao nhiêu tấm lòng của một vị lãnh tụ bận 
nhiều công việc vẫn dành những tình cảm yêu thương với các cháu như người 
cha với các con, người anh với các em. 

Bác đặt tất cả niềm tin, kỳ vọng vào thế hệ trẻ đối với tương lai phát triển 
đất nước: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam 
có bước tới đải vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay 
không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. 

Bác đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với thầy và trò. Đó là: 

- “Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ 
nghĩa xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối với công nông, tuyệt đối trung 
thành với sự nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn 
sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho, luôn luôn cố 
găng cho xứng đáng với đồng bào miền Nam anh hùng. 

- Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên 
nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất 
lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách 
mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của 
khoa học và kỹ thuật. 

- Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tô chức và quản lý đời sống vật 
chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tăng cường bảo đảm sức 
khỏe và an toàn. 

Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. 

Đặc biệt là từ hai bức thư của Bác toát lên quan điểm về sự nghiệp giáo 
dục: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng... Các cấp ủy Đảng và chính quyền 
địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà 
trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển 
mới”. 

70 năm qua, từ bức thư thứ nhất - tháng 9/1945 và 47 năm, từ bức thư thứ 
2 15/10/1968, Bác gửi cho thầy và trò, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tất cả đều 
toát lên một tấm lòng yêu thương, trân trọng; một tầm nhìn xa, trông rộng; một 
quan điểm và một trí tuệ lớn Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp trồng người./. 


(Chuyên viên Cao cấp Tào Khắc Thắng) 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


l3) 
Ñ » 


E5 


THÔNG'TIN 


THỜI SỰ: 


1. Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 


Với chủ đề “7 hào tiến bước dưới cờ Đảng” và phương châm hành động 
“Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp”, các hoạt động, công trình, phần việc trong Chiến 
dịch thanh niên tình nguyện hè 2015 là trách nhiệm, quyết tâm hành động của 
tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ vì 
sự phát triển của đất nước. Qua đó, tạo sự tin tưởng, quan tâm, chăm lo của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thê và toàn xã hội đối với sự 
trưởng thành của thế hệ trẻ. 

Công tác chỉ đạo thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 có 
đổi mới. Chuyên động của cơ sở tốt với nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã 
hội, vì cuộc sống cộng đồng. Các nội dung triển khai Chiến dịch không dàn trải, 
có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng và trúng nội dung nên có sự cộng hưởng 
và lan tỏa, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyên, sự phối hợp của các 
cấp, các ngành. 

Các nội dung hoạt động được triển khai an toàn và thu hút đoàn viên, thanh 
niên tham gia; góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, được chính 
quyền địa phương đánh giá cao. Một số nội dung như chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng, tiếp sức mùa thi, tình nguyện hướng về biển, đảo được quan tâm thực hiện 
tốt, có tính dẫn dắt các thành phần trong xã hội tham gia và thu hút được nhiều 
nguồn lực xã hội để thực hiện. Trong Chiến dịch, nhiều mô hình, công trình tình 
nguyện nỗi bật có ý nghĩa và giá trị đã được các đơn vị triển khai. Điểm nổi bật 
trong chiến dịch năm 2015 là các hoạt động trong chương trình Tiếp sức mùa thi, 
các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và cứu trợ đồng bào mưa lũ. 

Công tác tuyên truyền cho các hoạt động của Chiến dịch được đây mạnh ở 
các cấp. Trung ương Đoàn phát huy khá tốt các đơn vị báo chí, các công cụ 
truyền thông của Đoản trong tuyên truyền cho Chiến dịch. Nhiều tỉnh, thành đoàn 
và Đoàn trực thuộc đã phối hợp tốt với các đài truyền hình, phát thanh, các cơ 
quan báo chí để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Nhiều điển hình thanh 
niên tình nguyện, mô hình giải pháp hiệu quả đã được giới thiệu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội. 


* Cập nhật thông tin về các kết quả của Chiến dịch (tính đến ngày 29/8/2015) 

- Các tỉnh, thành đoàn đã thành lập được 4.023 đội hình tình nguyện Tiếp 
sức mùa thi với 59.985 tình nguyện viên tham gia; hỗ trợ, tư vẫn được 60.963 
chỗ ở miễn phí, 280.019 chỗ ở giá rẻ, 400.564 suất ăn miễn phí, 228.294 vé xe 


Á 
An y 
2 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


E5 


... uc 
- = Ã THỜSỰ 


buýt miễn phí, 278.774 câm nang Tiếp sức mùa thi, 410.689 bản đồ hỗ trợ, 
162.446 thí sinh được hỗ trợ đi lại, di chuyên, gần 700.000 lượt người nhà và thí 
sinh được hỗ trợ, tư vấn. 23 đơn vị có tổ chức thi cụm có đường dây nóng trực 
24/24 sẵn sàng hỗ trợ người nhà và thí sinh. Tổng kinh phí các tỉnh, thành huy 
động để triển khai chương trình: 18.540.000.000đ. 

- Đã có hơn 4,3 triệu lượt ĐVTN tham gia chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè 2015 với 17.745 đội hình tình nguyện. Tổng số kinh phí huy động cho 
toàn bộ chiến dịch là 392.285.000.000đ; đã có 78 hoạt động tình nguyện quốc tế, 
thu hút 3.793 ĐVTN tham gia. 

- Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh: thu hút 823.268 đoàn viên, thanh 
niên, sinh viên tham gia với hơn 1.000 đội hình sinh viên tình nguyện tập trung. 
Đã có 1.071 km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới, 4.Ø74 km được 
tu sửa; có 3.190 km đường quê được thắp sáng; 4.456 km kênh mương thủy lợi 
nội đồng được nạo vét; 319 cầu giao thông nông thôn được xây dựng: đã có 453 
nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi dành cho thiếu nhi được xây dựng: 3.071 nhà 
nhân ái, nhà tình thương được xây dựng và sửa chữa; hơn 160 ngàn đoàn viên 
thanh niên nông thôn được tập huấn, chuyền giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cây 
trồng, vật nuôi; 378.713 thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc 
làm... Trung ương đã chỉ đạo 05 trường Đại học, học viện gồm 9 đội hình với 
352 giảng viên trẻ và sinh viên tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới đến 10 tỉnh, thành đoản. 

- Trong chiến dịch, đã có 744.218 ĐVTN tham gia các hoạt động tuyên 
truyền về ATGT (trong đó có 171.707 đoàn viên thanh niên tham gia các đội hình 
thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn trật tự ATGT); đã có 17.540 công 
trường ATGT được duy trì hoạt động: có 582 điểm giao cắt an toàn đường sắt- 
đường bộ được thanh niên tình nguyện đảm nhận; đã có 658 bến đò ngang an 
toàn được duy trì; có 3.454 tuyến phố văn minh do ĐVTN đảm nhận. 

- Hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng: thu hút 48.114 
lượt y, bác sỹ trẻ tham gia khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 
370,721 người dân; vận động 308.345 người tham gia hiến máu, thu được 
156.168 đơn vị máu. Chương trình "Hành trình đỏ 2015" các cấp bộ đoàn phối 
hợp cùng Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức với các hoạt động 
phong phú diễn ra liên tục tại 22 tỉnh, thành phố với sự tham gia của trên 25 ngàn 
tình nguyện viên, tiếp nhận được 17.937 đơn vị máu. Chương trình "Chủ nhật 
đỏ” lần thứ VI, năm 2015 đã thành công tốt đẹp với 17.722 đơn vị máu tiếp 
nhận, vượt 2.722 đơn vị so với mục tiêu đề ra. 

- Cả nước có 40/67 đơn vị triển khai và lồng ghép các hoạt động chiến dịch 
tình nguyện “Hoa Phượng đỏ” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 
2015 với 1.812 đội hình, 612.334 đoàn viên, thanh niên tham gia. 


Ặ Tài liệu 
` sĩ SINH HOẠT CHI ĐOÁÀN 


THÔNG'TIN 


THỜI SỰ: 


2. Hoạt động kỷ niệm 70 năm năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 
19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) 


Chủ đề của đợt hoạt động: “Mùa Thu cách mạng” 


Ba hoạt động chính của đợt hoạt động là Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tÔI”; 
Diễu hành Thanh niên và tham gia Triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế - xã hội. 

Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức quy mô trên khắp cả nước 
với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Tại các điểm công cộng trên cả nước diễn 
ra hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, nhảy dân vũ. Liên hoan các đội, nhóm 
tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp tỉnh, thành và cụm thi đua. Vận động thanh 
thiếu nhi, các nhóm, hội, câu lạc bộ của giới trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo cờ 
Tổ quốc, thay ảnh đại điện Facebook bằng cờ Tổ quốc. 

Các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước tổ chức đồng loạt diễn đàn, tọa đàm 
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nội dung nêu bật tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của 
Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay 
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thê hiện lòng biết ơn sâu sắc của 
thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống 
nhất của Tổ quốc, khẳng định quyết tâm kế tục sự nghiệp cách mạng của cha ông 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đặc biệt, T.Ư Đoàn tổ chức 4 diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” dành cho 
thanh niên công nhân; thanh niên nông thôn; văn nghệ sỹ, trí thức trẻ; thanh niên 
dân tộc, tôn giáo nhằm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay tự hào truyền thống, xác định 
trách nhiệm hướng tới tương lai. Trong đợt cao điểm này, các cấp bộ Đoàn, Hội 
trong cả nước tô chức các hoạt động thiết thực thê hiện tinh thần xung kích trách 
nhiệm của tuôi trẻ như ngày “Chủ nhật xanh” (ngày 16/8), hoạt động lưu diễn các 
ca khúc truyền thống cách mạng... đêm nhạc hội “Tự hào Tổ quốc tôi” (diễn ra 
tối 17/8, Hà Nội) với sự tham ø1a của gần 5.000 nghệ sĩ, diễn viên và đoàn viên 
thanh niên. 

Hòa vào không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng § và Quốc khánh 2/9 của cả 
nước, tuôi trẻ Việt Nam tham gia Lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước 
tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (ngày 2/9). Khối diễu hành Thanh niên có 450 
đoản viên thanh niên. Khối diễu hành dương cao khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam 
dựng xây đất nước”. T.Ư Đoàn tham gia triển lãm 70 năm thành tựu kinh tế - xã 
hội với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam dựng xây đất nước”, (diễn ra từ ngày 28/8- 
3/9). 


Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức lễ khai giảng 
năm học mới các khối trường. Trong lễ khai giảng sẽ có phần chào cờ, hát quốc 
ca và điễu hành của các khối học sinh. 


? 
An y 
2 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


E5 


_—— 
THONG"*TIN 


THỜI SỰ 


NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TRONG THÁNG 9/2015 


- Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12 (khóa X) 


‹ Giải thưởng cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần thứ II 


» Các hoạt động hưởng ứng tháng An toàn giao thông Quốc gia trên địa bàn đô thị 


‹ Chương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhỉ Việt Nam ” 


- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn kiến thức Luật biên và 
chủ quyên biên đảo cho đoàn viên, thanh niên (Tp HCM, Huê, Thái Nguyên) 


° Khởi công Làng Thanh niên lập nghiệp Minh Tân (Hà Giang), Tây Kỳ Anh (Hà 
Tĩnh), Púng Bánh (Sơn La) 


‹ Lễ phát động cuộc thi “Chỉnh phục vũ môn ” toàn quốc lần thứ II 


» Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2015 


- Hội thảo sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư khu vực đồng bằng Sông Cửu Long 


\ Tài liệu : 
ệ? SINH HOẠT CHÍ ĐOÀN 


Lời hứa Trường Sa của người Việt xa xứ 


Những ngày cuối tháng 4/2015, chúng tôi được Đảng ủy Ngoài nước chọn 
tham gia Đoàn Công tác 06 đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần 
đảo Trường Sa. Trên chuyến tàu HQ561, 14 đại biểu đến từ 9 nước (Úc, Mỹ, Hàn 
Quốc, Pháp, Đức, Ba Lan, Ăng-gô-la, Nga và Séc) của đoàn Đảng ủy Ngoài nước 
được phân công sinh hoạt tại phòng D7. “Đơn vị” chúng tôi ra đời từ đó. 


Đắt nước là đây, quê hương là đây! 

Công việc khác nhau, tuổi tác chênh nhau (đại biểu lớn tuổi nhất sinh năm 
1948, đại biểu trẻ nhất sinh năm 1986), mới gặp nhau lần đầu, thế nhưng nhiệt 
huyết với Trường Sa đã mang chúng tôi đến gần với nhau hơn bao giờ hết. Ngoài 
giờ sinh hoạt toàn tàu, chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm đã triển khai, trao 
đổi về các ý tưởng, hoài bão và ấp ủ những dự án mới đối với Trường Sa. Khi tàu 
cập đảo, chúng tôi giúp nhau chia những túi quà bằng hiện vật và tiền mặt - gửi 
găm của kiều bào và du học sinh ở nước ngoài - gửi đến cán bộ chiến sĩ, nhân 
dân và các cháu thiếu nhi tại các đảo; 
Tôi còn nhớ như in sáng tỉnh mơ ngày 23/4, khi tiếng còi của tàu HQ561 rên 
vang chào Song Tử Tây, không ai bảo ai, tất cả chúng tôi ùa ra phía trước, mắt 
rưng rưng nhìn về phía dải đất bấy lâu nay chỉ được nghe, được thấy qua báo đài, 


11 Ặ Tài liệu 
& SINH HOẠ TT CHI ĐOAN 


THÁNG 9 
2015 


CC sauô: 


Lời hứa Trường Sa của người Việt xa xứ(/iép) 


, sách vở. Đất nước là đây, quê hương là đây. Từ thuở cha ông mang gươm đi mở 
cõi, biển Tổ quốc chưa bao Ø1Ờ ngơi nghỉ nên những tắc đất ngoài khơi xa này đã 
thấm đẫm máu xương, mô hôi, nước mắt của bao thế hệ đề đất nước hát mãi khúc 
hoan ca. 

Chứng kiến những đứa con của đất mẹ, da sạm đen vì nắng gió, nhưng vẫn 
hiên ngang, vững vàng trước phong ba bão tố tại Song Tử Tây, Đá Nam, Nam 
Yết, Sinh Tôn, Len Đao, Trường Sa, Đá Lát, chúng tôi càng có niềm tin mãnh liệt 
vào chủ quyên thiêng liêng và bất khả xâm phạm của biển đảo Tổ quốc. Được 
bồng trên tay những cháu bé cứng cáp “sinh ra ở Trường Sa em là con của biển”, 
chúng tôi không khỏi vui mừng, tự hào trước những nơi được đặt chân lên. 

Dẫu vậy, vinh quang nào dễ có được từ con đường trải đầy hoa gấm. Cán 
bộ, quân và dân Trường Sa luôn phải đối mặt với hiểm nguy, gian khó đang ngày 
đêm rình rập. Chúng tôi bàng hoàng khi đứng trước ngôi mộ của những chiến sĩ 
hy sinh trong thời bình, các anh còn trẻ quá; quặn đau khi tham dự Lễ tưởng niệm 
những chiến sĩ đã hy sinh năm 1988 tại Gạc Ma và uất nghẹn khi chứng kiến các 
đảo của Việt Nam đang bị chiếm đóng và xây cất, cải tạo trái phép. 

Hình ảnh những người chiến sĩ với lá cờ Tổ quốc trên tay, cùng hô vang với 
chúng tôi: Hoàng Sa - Trường Sa, Việt Nam! Việt Nam!.. đã trở thành điểm nhắn, 
là động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục thực hiện những hoài bão, những lời hứa 
của mình đối với Trường Sa. 

Lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình 

Trở về với công việc của mình, chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc, email trao 
đổi đề phối hợp thực hiện các dự án đối với Trường Sa thân yêu. Những cuộc họp 
chung qua viber, skype mà chúng tôi hay gọi vui là “Hội nghị thượng đỉnh D7” 
đã tiếp tục trao đôi kỹ lưỡng hơn những ý tưởng như làm nắm, trồng rau xanh 
công nghệ cao, máu khô, xuông cao tốc. chủ quyên, nhà trọ cho con em chiến sĩ 
Hải Quân, Quỹ Trường Sa, xuất bản quốc tế công bố bằng chứng lịch sử và tính 
pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, đấu 
tranh, phản bác các quan điểm sai trái về chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt 
Nam trên Biển Đông... Hơn bốn tháng đi qua, những ý tưởng nhen nhóm ban đầu 
đã dân trở thành hiện thực. 

Nhóm ở Đức, sau khi trao tặng xuông cao tốc chủ quyên (trị giá gần 3 tỷ 
đồng) do kiều bào Đức quyên góp trong đợt về Việt Nam tham gia đoàn Công tác 
số 6, đã tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa tại Berlin 
(26/7/2015). Dự án nhà ở miễn phí cho con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm 
vụ ở các khu vực biên giới, hải đảo của Tổ quốc học ở Hà Nội trong vòng 5 năm 


Á 
An y 
2 


E5 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Lời hứa Trường Sa của người Việt xa xứ(/ién) 


của gia đình anh Nguyễn Văn Cường đang triển khai nhận được sự quan tâm, ủng 
hộ của nhiêu người. 


Gia đình anh Nguyễn Văn Cường trong một lần tham gia phản đối các hoạt động trái pháp 
của Trung Quốc tại biên Đông. Anh: Phạm Mạnh Cường 

Từ Nga, ngoài việc tham mưu, chủ trì Hội thảo về tình hình Biển Đông 
(4/7/2015) do Hội sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tô chức, anh Trần Phú 
Thuận, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga còn mang những bức 
ảnh, những kỷ vật có được từ chuyến đi Trường Sa của mình triển lãm, trưng bày 
tại hội thảo. Việc làm này đã tạo được hiệu ứng thiết thực, góp phần giúp bạn bè 
quốc tế, bà con kiều bào, học sinh, sinh viên ở Nga hiểu thêm về tình hình biển 
đảo của đất nước. 

Ngoài ra, tại cuộc tọa đàm “Hướng về biển đảo quê hương”, anh Phạm 
Ngọc Trung, thay mặt Ban chấp hành Hội người Việt tại Voronezh đã phát động 
cuộc vận động ủng hộ “Vì biển đảo quê hương” trong toàn cộng đồng người Việt 
tại địa bàn. Chương trình ủng hộ kéo dài từ ngày 04/07 đến ngày 22/12 năm nay. 
Tại Úc, nhóm nghiên cứu về biển đảo đã nhận được sự ủng hộ của các giáo sư đề 
cộng tác, viết và xuất bản quyên sách về biển đảo Việt Nam; xây dựng website 
tiếng Anh để cung cấp tư liệu lịch sử, bản đồ và các bài viết khăng định chủ 
quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.. 

Khi tôi viết những dòng này, đề án thành lập “Quỹ vì chủ quyền biển đảo 
Việt Nam” tại Hàn Quốc, do anh Trần Hải Linh và Nguyễn Trung Kiên cùng 
những thành viên đồng sáng lập, đã trở thành hiện thực. Quỹ chính thức ra mắt và 
đi vào hoạt động tại Lễ hội văn hóa Việt Nam lần 5 vào ngày 30/8/2015. 

vớt x) Tài liệu 
S22) 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Lời hứa Trường Sa của người Việt xa xứ(/ién) 


Với việc đề ra những dự án ngắn hạn và 5 năm, “Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt 
Nam” sẽ tập trung vào việc hỗ trợ nhà ở, sách vở và trao học bông cho các cháu 
học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh là con em của 
các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa (mô hình 
phát triển theo dự án tại Hà Nội của kiều bào Đức như đã nói ở trên). 


Đại biểu Kiểu bào Đức tham gia chạy thứ xuông cao tốc CQ trước khi bàn giao 
cho Hải quân Việt Nam. Anh: Phạm Mạnh Cường 

Ngoài ra Quỹ còn tập trung nghiên cứu công nghệ trồng rau xanh, nắm 
trong điều kiện khắc nghiệt, chuyên lọc nước mặn thành nước ngọt đang được áp 
dụng thành công tại Hàn Quốc để chuyền giao công nghệ, áp dụng trên các đảo. 

Còn nhiều, rất nhiều những ý tưởng nhen nhóm đang dân trở thành hiện 
thực với sự liên kết, đóng góp của các thành viên “D7” nói riêng, và các cô, chú, 
anh, chị tham gia đoàn Công tác số 6 (2015) nói chung, cũng như những người 
con đất Việt đang sinh sông, làm việc và học tập ở nước ngoài. Trong cuộc trao 
đổi mới nhất qua viber vào tháng 8 này, chúng tôi đã thống nhất rằng, lẫy “D7” 
làm nòng cốt, làm trước và sau đó mở rộng kêu gọi các cá nhân, kiều bào ở các 
nước hỗ trợ, đóng góp để tiếp tục dự án trao chiếc xuông cao tốc Trường Sa trị 
giá khoảng 150, 000 USD cho lực lượng Hải quân Việt Nam. 

Một số dự án lớn còn đang ở phía trước, nhưng “Lời hứa với Trường Sa” 
vẫn còn đó, chỉ cần có nhiệt huyết, cùng nhìn về một hướng, đồng sức, đồng 
lòng, tôi tin rằng mọi người sẽ làm được và quyết tâm phải làm bằng được, vì tất 
cả chúng ta đang ngày đêm hướng về đất mẹ và “đang lắng nghe Tổ quốc gọi tên 
mình”. 

(Trần Hữu Thùy Giang 
NCS chuyên ngành Quản lý du lịch, Đại học Southern Cross, Úc) 
b Tài liệu 

` 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nghiện facebook - những nguy hiểm khó lường 


Bản chất Facebook không xâu, nhưng với nhiều bạn trẻ chưa kiểm soát tốt, để 
giá trị ảo trên mạụng kiêm soát, chỉ phối, thì không chỉ bị nghiện, làm mắt thời 
gian mà còn tự gây cho mình nhiêu môi nguy hiểm khó lường 


Sức hút và "guy cơ 
Giao tiếp là một nhu cầu cơ bản của con người, đặc biệt là ở giới trẻ, lứa 
tuổi thích “tụm năm tụm bảy”. Với giới văn phòng, những người ít tiếp xúc rộng 
p” vô cùng đa dạng. 


v24 


rãi thì Facebook trở thành một “trung tâm giao tiê 


Ngày nay, Facebook trở thành một phần không thê thiếu của rất nhiều bạn 
trẻ. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất là các em dễ bị “nghiện” khi đắm chìm trong thế 
giới online vô cùng sinh động. Khi đó, thay vì tập trung vào học tập, làm việc, 
học sinh “bị” Facebook làm chủ mình lấn át cả chuyện học hành, lấn át cả thời 
gian giao tiếp với cha mẹ và người thân. Lúc đó, Facebook như một mê cung mà 
khi đã vào thì không còn biết lối ra. 

Một nguy cơ lớn không kém, đó là bạn trẻ dễ bị lôi cuốn vào các giá trị ảo. 
“Tút” một tắm ảnh cho thật đẹp đề thu hút người thích, chăm chút cho từng câu 
status (trạng thái) để thu hút người bình luận. Thật ra, những điều đó ít có giá trị 
trong đời sống thực, ít mang đến hiệu quả. 

Chúng ta rất đau lòng khi gần đây chứng kiến những câu chuyện học sinh 
tung clip đen lên Facebook để rồi cuối cùng phải thu mình không giao tiếp với ai, 
thậm chí nghỉ học, cá biệt còn có trường hợp tự tử vì xấu hỗ. Gần đây lại là 
chuyện nói xấu cha mẹ, nói xấu thầy cô, dẫn đến việc bị búa rìu dư luận, bị nhà 
trường buộc nghỉ học. Thậm chí có bạn trẻ tự tử vì bị ghép ảnh xấu tung lên 
mạng xã hội. 

Bản chất mạng Facebook không xấu nhưng với nhiều bạn trẻ chưa kiểm 
soát tốt, để giá trị ảo trên mạng kiểm soát, chi phối thì không chỉ “nghiện” làm 
mắt thời gian mà còn tự gây cho mình nhiều mối nguy hiểm khó lường. 

Biến hại thành lợi 

Nếu sử dụng đúng đắn, Facebook sẽ là một nơi hiệu quả để học hỏi, thậm 
chí có thê trở thành lớp học online, trường học trực tuyến lý tưởng. Đôi khi một 
bức ảnh ý nghĩa trên Facebook có thê làm thay đổi suy nghĩ hơn cả nghìn lời giáo 
huấn. Đôi khi chỉ cần một câu chuyện cảm động có thê thay đôi cuộc đời của một 
con người... Hiệu quả chia sẻ thông điệp của Facebook là thật, có ảnh hưởng 
thật, nên tôi nghĩ đây là một “lớp học” thật. 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Á 
An y 
2 


E5 


Lớp học Marketing trên mạng xã hội thu hút đông học viên. Ảnh: Hông Vĩnh 


Ngoài ra, Facebook còn là một “trung tâm giao tiếp” vô cùng tiện lợi. Học 
trò có thể gửi lời tâm sự đến thầy cô hầu như bất cứ lúc nào. Khi có thời gian, 
thầy cô cũng có thê vào xem và trả lời các câu hỏi ấy, gửi những tâm tình đến học 
sinh một cách tự nhiên thông qua những comment (bình luận) liên tục, thường 
xuyên... Biết khai thác mặt tích cực, Facebook có thê trở thành một “người thầy 
tâm giao” của rất nhiều bạn trẻ. 

Đó chỉ là một vài phân tích để cho thấy, Facebook là một nơi hiệu quả để 
tổ chức chia sẻ thông điệp, chuyền tải thông tin, và cao hơn là tô chức một lớp 
học online, một “phòng tham vấn tâm lý cá nhân và cộng đồng” trực tuyến lý 
tưởng. 

Sau vụ tự tử của nữ sinh 15 tuổi khi bị người yêu cũ tung clip nhạy cảm, 
tôi đã thực hiện video clip hướng dẫn bạn trẻ cách chia tay an toàn đề hạn chế bị 
trả thù tình, đoạn clip có hơn 6.000 bạn trẻ xem. Như vậy ta thấy, độ lan tỏa cao 
hơn lớp học bình thường. Tóm lại, Facebook tốt hay xấu là do cách chúng ta 
dùng. Facebook là vũng lầy dễ “nghiện” hay là quán trà chanh bè bạn, là lớp học 
online tùy thuộc vào việc chúng ta sẽ làm gì trên đấy. 

“Internet nói chung và Facebook nói riêng như một con sóng, nó có thê 
nâng bạn lên hoặc dìm bạn xuống đáy. Những thông tin mà bạn đưa lên mạng có 
thể tồn tại lâu dài và có thể ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến hình ảnh của bạn, sự 
nghiệp của bạn mà bạn không lường hết được”. 


(Chuyên trang Tamguong.vn) 


) Tài liệu 
` SINH HOẠTT CHI ĐOÀN 


